Yêu tô ảnh hưởng đên quyết định mua bât động sản của người dân trê... https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(2/print_article&i=29797 


Tạp chí e-ISSN: 2734-9365 


Kinh (ế 
và Iư báo 


teonomy & Ferecast Reia ®)nìÏ Ï ne 
VIỆN PHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 


Trang chủ/Diễn đàn khoa học/Nghiên cứu - Trao đổi 

Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua bất động sản của 
người dân trên địa bàn TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

10:32 | 19/09/2024 

[HE Nghiên cứu cho thấy, các yếu tố: Vị trí; Tài chính; Pháp lý; Tâm linh; Cơ sở hạ tầng và Môi trường xung quanh 


đều tác động đến Quyết định mua bất động sản của người dân trên địa bàn TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 
TS. Vũ Thị Thương, TS. Lê Khánh Cường, Lê Phương Thảo 


Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 
Email: vuthithhuong(@vnu.edu.vn 
Tóm tắt 


Nghiên cứu định lượng thông qua khảo sát 158 khách hàng cùng phần mềm SPSS để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý 
định mua bất động sản (BĐS) của người dân trên địa bàn TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 6 
yếu tố, xếp thứ tự từ cao xuống thấp, bao gồm: Vị trí, Tài chính; Cơ sở hạ tầng; Tâm linh; Môi trường xung quanh; Pháp lý, ảnh 
hưởng tới Quyết định mua BĐS. Trên sở kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm thúc đẩy sự 
phát triển bền vững của thị trường BĐS tại TP. Hạ Long trong giai đoạn tới. 


Từ khóa: bất động sản, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 
GIỚI THIỆU 


TP. Hạ Long, với vai trò là trung tâm hành chính của tỉnh Quảng Ninh, được xem là một trong 3 cực tăng trưởng kinh tế quan 
trọng của vùng Đồng bằng Bắc Bộ, cùng với Hà Nội và Hải Phòng. Những năm qua, TP. Hạ Long đang trở thành một trong 
những điểm nóng của thị trường BĐS tại Việt Nam. Sự phát triển nhanh chóng của thành phố này, đặc biệt là trong lĩnh vực 
du lịch và kinh tế, đã tạo ra nhu cầu về nhà ở và đầu tư BĐS tăng cao. Việc nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định 
mua BĐS sẽ giúp người dân và các nhà đầu tư lựa chọn được BĐS phù hợp nhất với nhu cầu và mục tiêu sử dụng. Ngoài ra, 
việc hiểu rõ và nắm bắt được ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế và xã hội đối với thị trường BĐS là chìa khóa để đưa ra các 
quyết định mua BĐS có tính chiến lược và hiệu quả. Hơn nữa, nó còn giúp các cấp quản lý và chính quyền địa phương có cái 
nhìn sâu sắc hơn về thị trường BĐS; từ đó có thể đưa ra các chính sách và biện pháp quản lý hiệu quả hơn để đảm bảo sự 
phát triển bền vững và hài hòa của thị trường này. 


Summary 


The article uses quantitative research to survey 158 customers and analyze data with SPSS software to determine the 
factors affecting people's real estate purchase intention in Ha Long City, Quang Ninh Province. The research results show 
that 6 factors, ranked from high to low, including Location; Finance; Infrastructure; Spirituality; Surrounding environment; and 
Legality, affect the Decision to purchase real estate. Based on the research results, the authors propose some management 
implications to promote the sustainable development of the real estate market in Ha Long City in the coming period. 


Keywords: real estate, Ha Long City, Quang Ninh Province 
CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Cơ sở lý thuyết 

Yếu tố vị trí 


Vị trí của BĐS là một yếu tố quan trọng. Các thuộc tính vị trí tốt thường liên quan đến sự gần gũi và khả năng tiếp cận các 
tiện ích địa phương, như: trường học, trung tâm mua sắm và trung tâm giao thông (Clark và cộng sự, 2006; Kauko, 2007: 
Levine, 1998; Tan, 2011b). Elder và Zumpano (1991) lập luận rằng, giá của đất và nhà được phản ánh ở những vị trí tốt hoặc 
khu vực gần trường học, trung tâm mua sắm và phương tiện giao thông công cộng. 


Daly và cộng sự (2003) cho rằng, vị trí có tác động lớn đến sở thích của người mua trong việc mua BĐS dân cư ở Úc, Anh và 
Ireland. Khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc phần lớn được cân nhắc khi lựa chọn BĐS để đầu tư. Hơn nữa, Kauko (2003) 


l1of10 9/19/2024, 3:22 PM 


Yêu tô ảnh hưởng đên quyêt định mua bât động sản của người dân trê... 


2of10 


đã xác định rằng, vị trí có mối tương quan chặt chẽ với sự gia tăng giá trị tài sản và hành vi sử dụng tài sản. Từ đó, giả thuyết 
H1 được xây dựng như sau: 


HI: Yếu tố vị trí tác động cùng chiều đến Quyết định mua BĐS. 
Yếu tố tài chính 


Các yếu tố tài chính rất quan trọng trong quyết định mua BĐS. Tài chính đề cập đến sức khỏe tài chính của một người, đòi 
hỏi phải có tiền, mức lương, thanh toán, mức lãi suất và khoản vay. Nó cũng cho thấy sự hiện diện của thế chấp, điều kiện 
mua, giá nhà, giá trị đánh giá tài sản, cơ hội được thừa nhận nhanh chóng và thời gian chờ đợi (Chia và cộng sự, 2016; .Jamil, 
2015). Tài chính cũng có thể được xác định là khoản vay dài hạn với ngân hàng để mua nhà (.Jan và cộng sự, 2016), khoản 
vay này cũng đã trở thành yếu tố quan trọng nhất trong giá nhà ở Malaysia (Chia, 2016). Từ đó, giả thuyết H2 được xây dựng 
như sau: 


H2: Yếu tố tài chính tác động cùng chiều đến Quyết định mua BĐS. 
Yếu tố pháp lý 


Pháp lý đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đầu tư BĐS để bảo đảm quyền lợi giữa các bên khi thực hiện giao dịch mua 
bán BĐS. Đáng chú ý là những thủ tục và giấy tờ pháp lý liên quan phải theo đúng quy định của Nhà nước, bảo đảm phù hợp 
với từng loại sản phẩm BĐS. Hoàng Văn Dương (2022) chỉ ra rằng, thủ tục mua bán đơn giản, nhưng mang lại hiệu quả tốt, 
thì giao dịch được diễn ra thuận lợi, hiệu quả, nhanh chóng và giúp khách hàng tiết kiệm thời gian hơn. Từ đó, giả thuyết H3 
được xây dựng như sau: 


H3: Yếu tố pháp lý tác động cùng chiều đến Quyết định mua BĐS. 
Yếu tố tâm linh 


Niềm tin mê tín vẫn đóng một vai trò trong quyết định mua BĐS và ảnh hưởng đến hành động và cách ứng xử của thế hệ trẻ, 
vì niềm tin này được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác (Hui và cộng sự, 2019). Nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến 
quyết định mua BĐS của khách hàng cá nhân tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” của Bạch Văn Lượng (2022) chỉ ra rằng, yếu tố tâm 
linh liên quan xuất phát từ quan niệm “có thờ có thiêng, có kiêng có lành” của người dân Việt Nam nói chung và tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu nói riêng, cũng có ảnh hưởng đối với Quyết định mua BĐS của khách hàng cá nhân. Từ đó, giả thuyết H4 được xây 
dựng như sau: 


H4: Yếu tố tâm linh tác động cùng chiều đến Quyết định mua BĐS. 
Yếu tố cơ sở hạ tầng 


Khả năng tiếp cận các cơ sở hạ tầng cơ bản trong khu vực là một yếu tố quan trọng. Khan và cộng sự (2017) cho rằng, quy 
trình ra quyết định quan trọng nhất đối với ngôi nhà là sự hiện diện của các tiện nghi, bao gồm: vị trí, sân chơi, khu thể thao 
và tổ chức, trong đó cần tính đến các nền văn hóa mang tính biểu tượng và xã hội hóa. Các tiện ích chung, bao gồm: giao 
thông công cộng, điện nước, là những yếu tố cần thiết trong quyết định mua BĐS của người mua. Việc quy hoạch sử dụng 
đất hợp lý để giám sát không gian mở và giải trí, khu nhà ở và các tiện ích cộng đồng là một trong những yếu tố ảnh hưởng 
đến nơi cư trú của cá nhân (Yakob và cộng sự, 2012). Từ đó, giả thuyết H5 được xây dựng như sau: 


H5: Yếu tố cơ sở hạ tầng tác động cùng chiều đến Quyết định mua BĐS. 
Yếu tố môi trường xung quanh 


Môi trường an toàn, sạch đẹp là một trong những yếu tố được người mua nhà quan tâm (Kueh và Chiew, 2005). Những 
người hàng xóm sống cạnh ngôi nhà cũng góp phần ảnh hưởng đến sự hài lòng của người mua (Djebarni và Al-Abed, 2000). 
Còn Thanaraju, P và cộng sự (2019) chỉ ra rằng, mức độ an ninh trong khu vực lân cận, ô nhiễm, an ninh được bảo vệ và có 
cổng, môi trường xanh và xung quanh sạch sẽ ảnh hưởng đến sở thích nhà ở của người mua nhà ở Kuala Lumpur. Nghiên 
cứu của Võ Phạm Thành Nhân (2013) cho rằng, bên cạnh việc xem xét tình hình tài chính, vị trí, đặc điểm nhà, không gian 
sống, khách hàng còn xem xét các yếu tố về môi trường sống. Từ đó, giả thuyết H6 được xây dựng như sau: 


H6: Yếu tố môi trường xung quanh tác động cùng chiêu đến Quyết định mua BĐS. 
Mô hình nghiên cứu 


Trên cơ sở kế thừa các kết quả nghiên cứu đi trước, nhóm tác giả đề xuất mô hình Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua 
BĐS của người dân trên địa bàn TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh như Hình 1. 


Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29797 


9/19/2024, 3:22 PM 


Yêu tô ảnh hưởng đên quyết định mua bât động sản của người dân trê... 


3 of10 


Quyết định 


H3+ 
ầ BĐS 
Cơ sở hạ tầng . S3ả, 
H4+ 
Tâm linh 
Pháp lý 
Môi trường xung quanh 


Phương pháp nghiên cứu 


H5+ 


Hồ 


Nguồn: Nhóm tác giả nghiên cứu đề xuất 


Nghiên cứu sử dụng phương pháp thu thập tài liệu với dữ liệu thứ cấp bao gồm: thông tin về tình hình BĐS, kinh tế - xã hội 
của TP. Hạ Long và những thông tin liên quan được thu thập từ các công trình nghiên cứu đã xuất bản, internet, các báo cáo, 
những nguồn tài liệu, văn bản và số liệu đã được công bố... Dữ liệu sơ cấp được thu thập thông qua khảo sát người dân trên 
địa bàn TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh theo nội dung bảng câu hỏi nghiên cứu đã được chuẩn bị sẵn để tạo điều kiện thuận 
lợi nhất cho người tham gia khảo sát, tiết kiệm chỉ phí đi lại và dễ tiếp cận đối tượng. Thang đo Likert 5 điểm được sử dụng 
để đo lường giá trị các biến quan sát. Số mẫu quan sát tối thiểu đề xuất được tính ra là 110. Tuy nhiên, để tăng độ tin cậy và 
dự phòng trường hợp có phiếu khảo sát bị lỗi, nghiên cứu thực hiện với cỡ mẫu lớn hơn, đạt 158 quan sát. 


Sau khi thu thập, dữ liệu được mã hóa và xử lý bằng phần mềm SPSS. Thang đo các thành phần trong mô hình nghiên cứu 
được đánh giá độ tin cậy dựa vào hệ số kiểm định Cronbachis Alpha của các thành phần thang đo và hệ số Cronbachs 
Alpha. Sau khi đánh giá độ tin cậy đạt yêu cầu sẽ được phân tích nhân tố khám phá (EFA) để đo lường sự hội tụ và rút gọn 
biến quan sát trước khi phân tích hồi quy (Bài viết sử dụng các viết số thập phân theo chuẩn quốc tế). 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng Cronbachs Alpha 

Thang đo quyết định mua BĐS gồm 3 biến quan sát có kết quả đánh giá độ tin cậy thang đo như Bảng 1. 


Bảng 1: Kết quả đánh giá độ tin cậy thang đo quyết định mua BĐS 


Biến quan | Trung bình thang đo nếu Phương sai thang đonếu | Tương quan biến Cronbachs Alpha nếu 
sát loại biến loại biến tổng loại biến 
QD1 7,03 3,980 0,597 0,739 
QD2 6,87 3,798 0,639 0,695 
QD3 7⁄IÌ | 3,426 0,643 0,692 


Thang đo: Quyết định mua BĐS: Cronbachs Alpha = 0,786 
Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra của nhóm tác giả 
Kết quả cho thấy, thang đo Quyết định mua BĐS đạt độ tin cậy. 


Thang đo 6 thành phần ảnh hưởng đến quyết định mua BĐS có kết quả đánh giá độ tin cậy ban đầu như Bảng 2. 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(@/print_article&i=29797 


9/19/2024, 3:22 PM 


Yêu tô ảnh hưởng đên quyết định mua bât động sản của người dân trê... 


4of10 


Bảng 2: Kết quả đánh giá độ tin cậy thang đo 6 yếu tố 


ảnh hưởng đến quyết định mua BĐS 


Trung bình thang đo nếu | _ Phương sai thang đo Tương quan biến 


Biến quan sát NỚNG g N b 
loại biến nếu loại biến tổng 


Vị trí (VT): a = 0,683 


Cronbachs Alpha nếu loại 


biến 


VT1 734 2,698 0,547 0,537 
VT2 715 2,384 0,514 0,569 
VT3 747 2,620 0,441 0,664 
Tài chính (TC): a = 0,802 
TỐT 7,510) 3,347 0,634 0,746 
TC2 7,46 4,409 0,663 0,715 
165 739 3,501 0,648 0,730 
Pháp lý (PL): a = 0,830 
IPILII #, llÐ 2,970 0,681 0,774 
PL2 7,16 2/796 0,689 0,773 
IPlL3 7,94 S),ð1510) 0,730 0,751 
Tâm linh (TL): a = 0,790 
TIƯI 6,52 3,062 0,683 0,664 
TL2 6,73 3,674 0,584 0,764 
1IL5 6,33 3,330 0,632 0,716 
Cơ sở hạ tầng (HT): a = 0,885 
II] 782 SlØIl⁄2 0,821 0,795 
T2 790 3,/60 0,782 0,832 
H8) 7,90 4,614 0,743 0,871 
Môi trường xung quanh (MT): a = 0,729 
MT1 1ll27 9,190 0,492 0,683 
T2 11,23 4,308 0,726 0,537 
MT3 10,79 9,134 0,446 IUJ/A|R2 
T4 11,08 5,465 0,432 0,716 


Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra của nhóm tác giả 


Kết quả cho thấy, các thang đo thành phần “Vị trí”, “Tài chính”, “Pháp lý”, “Tâm linh”, “Cơ sở hạ tầng”, “Môi trường xung quanh”, 


đều đạt độ tin cậy. 

Phân tích EFA 

Phân tích nhân tố biến Quyết định mua BĐS 

Kết quả phân tích nhân tố biến Quyết định mua BĐS được thể hiện ở Bảng 3. 


Bảng 3: Kiểm định KMO và Bartlett của biến Quyết định mua BĐS 


Hệ số KMO 0,703 
Chi bình phương 134.352 
Kiểm định Bartlett df 3 
Sĩg. 0,000 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29797 


9/19/2024, 3:22 PM 


Yêu tô ảnh hưởng đên quyết định mua bât động sản của người dân trê... 


5ofl0 


Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra của tác giả 


Kết quả phân tích EFA biến Quyết định mua BĐS cho thấy, các biến có tương quan chặt với nhau, nên đáp ứng được điều 
kiện của phân tích nhân tố. Với tiêu chuẩn Eigenvalues > 1, biến Quyết định mua BĐS được rút trích thành 1 nhân tố thể hiện 


ở Bảng 4. 


Bảng 4: Kết quả phân tích EFA của biến Quyết định mua BĐS 


Biến quan sát Hệ số tải nhân tố 
1 
QĐI1: Tôi đang có ý định mua BĐS 0,848 
QĐ2: Tôi đang cố gắng mua BĐS 0,845 
QĐ3: Tôi sẽ mua BĐS trong tương lai 0,818 
Eigenvalues 701/102 
Tổng phương sai trích % 70,074 


Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra của nhóm tác giả 


Tổng phương sai trích là 72,074% > 50% cho thấy, nhân tố này giải thích 72,074% biến thiên của dữ liệu. Hệ số tải nhân tố 


của các biến quan sát đều > 0,5 đạt yêu cầu về kiểm định giá trị hội tụ, nên không có biến quan sát nào bị loại. 

Phân tích nhân tố các biến ảnh hưởng đến quyết định mua BĐS 

Phân tích EFA lần 1 cho thấy, hệ số tải nhân tố của các biến quan sát đều > 0,5, đạt yêu cầu về kiểm định giá trị hội tụ. 
Bảng 4: Kết quả ma trận xoay 


Nhân tố 


Biến quan sát 


0,846 


0,804 


0,794 


0,867 


0,723 


0,659 


0,612 


0,813 


T02 


0,809 


0,787 


0,809 


0,801 


0,801 


0,824 


0,783 


0,736 


Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra của nhóm tác giả 


Kết quả phân tích nhân tố các thành phần ảnh hưởng đến quyết định mua BĐS được thể hiện ở Bảng 5. 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(@/print_article&i=29797 


9/19/2024, 3:22 PM 


Yêu tô ảnh hưởng đên quyết định mua bât động sản của người dân trê... 


6of10 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(@/print_article&i=29797 


Bảng 5: Kiểm định KMO và Bartlett của các biến ảnh hưởng đến Quyết định mua BĐS 


Hệ số KMO 0,710 
Chi bình phương 1272,380 
Kiểm định Bartlett df 171 
Sig. 0,000 


Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra của nhóm tác giả 


Kết quả phân tích EFA 6 thành phần ảnh hưởng đến quyết định mua BĐS cho thấy, các biến có tương quan chặt với nhau, 
nên đáp ứng được điều kiện của phân tích nhân tố. Với tiêu chuẩn Eigenvalues > 1, 6 thành phần ảnh hưởng đến Quyết định 


mua BĐS được rút trích thành 6 nhân tố được thể hiện ở Bảng 6. 


Bảng 6: Kết quả phân tích EFA của các biến ảnh hưởng đến Quyết định mua BĐS 


Tổng phương sai trích 


Nhân tố Hệ số Eigenvalues khởi tạo Chỉ số sau khi trích Chỉ số sau khi xoay 
Tổng % phương sai % tích lũy | Tổng % phương sai % tích lũy | Tổng % phương sai % tích lũy 
1 4080 21474 21474|_ 4/080 2174 2174| 2,568 13,513 13,513 
ø 3/349 17,626 39/100|_ 3,349 17,626 39/100|_ 2/312 12/167 25,680 
3 971 10/374 4974| 1,971 10,374 4974| 2/278 11,991 37/671 
4 688 8884 58,358 | 1,688 8,884 58,358|_ 2/257 11,880 49,551 
5 279 6/729 65/088|_ 1/279 6,729 65/088|_ 2/201 11,582 61/132 
6 138 5,964 71/052|_ 1,133 5,964 71/052 |_ 1,885 9,920 71/052 
7 0,805 4/238 75/290 
8 0,682 3,888 78878 
9 0,625 3/289 82,167 
0 0,870 3,000 85,167 
1 0491 2,587 87,754 
2 0437 2,302 90,056 
3 0,386 2/032 92,087 
4 0,369 1,940 94,027 
5 0,301 1,583 95,610 
6 0/273 1,438 97,048 
7 0/225 1/186 98,234 
8 0,173 0,909 99,142 
9 0,163 0,858 100,000 
Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra của nhóm tác giả 
Tổng phương sai trích là 71,052% > 50% cho thấy, 6 nhân tố này giải thích được 71,052% biến thiên của dữ liệu. Hệ số tải 


nhân tố của các biến quan sát đều > 0,5, đạt yêu cầu về kiểm định giá trị hội tụ, nên không có biến quan sát nào bị loại. 


Phân tích hồi quy và kiểm định các giả thuyết nghiên cứu 


Phân tích tương quan 


Trước khi phân tích hồi quy, cần xem xét mối quan hệ tuyến tính giữa các biến thông qua ma trận hệ số tương quan ở Bảng 


Lễ 


Bảng 7: Ma trận hệ số tương quan giữa các biến 


Pearson Correlation 


0,051 


-0,036 


0,040 


0,085 


-0,004 


0/379 


Sig. (2-tailed) 


0,525 


0,651 


0,620 


0,291 


0,964 


0,000 


9/19/2024, 3:22 PM 


Yêu tô ảnh hưởng đên quyết định mua bât động sản của người dân trê... 


7of10 


N 158 158 158 158 158 158 158 


Pearson Correlation 0,051 1 0,438*^ 019% -0,006 -0,084 0,487*+ 
TC Sig. (2-tailed) 0,525 0,000 0,000 0,940 0/291 0,000 
N 158 158 158 158 158 158 158 
Pearson Correlation -0,036 0/438 1 0,396** -0,184* -0120 0,330 
F_PL Sig. (2-tailed) 0651 0000 0,000 0,020 0,032 0,000 
N 158 158 158 158 158 158 158 
Pearson Correlation 0,040 0519= 0,396*+ 1 0,022 0,148 I0) S102. 
SH. Sig. (2-tailed) 0,620 0,000 0,000 0/786 0064 0,000 
N 158 158 158 158 158 158 158 
Pearson Correlation 0,085 0,006 -0,184* 0,022 ñÌ 0,388** 0,392* 
F_HT Sig. (2-tailed) 0,291 0,940 0,020 0,786 -0,000 0,000 
N 158 158 158 158 158 158 158 
Pearson Correlation -0,004 -0,084 -0,120 0,148 0,388** 1] 01g 
F_MT Sig. (2-tailed) 0964 0/291 0/132 0064 0,000 0,000 
N 158 158 158 158 158 158 158 
Pearson Correlation 0,379** 0,487 0,330 0,807** 0,392 0/313*+ 1 
F-QD Sig. (2-taile) 0,000 0000 0,000 0,000 0,000 0,000 
N 158 158 158 158 158 158 158 


Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra của nhóm tác giả 


Ma trận hệ số tương quan ở trên cho thấy, biến phụ thuộc Quyết định mua BĐS (QĐ) có tương quan với 6 biến độc lập. Giữa 
các biến độc lập cũng có tương quan với nhau, nhưng hệ số tương quan thấp, nên khả năng không có hiện tượng tự tương 
quan. Vì vậy, có thể kết luận, các biến độc lập có thể đưa vào phân tích hồi quy để đo lường mức độ ảnh hưởng đến Quyết 
định mua của người mua BĐS. 


Phân tích hồi quy bội 


Phân tích hồi quy được thực hiện bằng phương pháp “Enter”, tức là các biến độc lập được đưa vào cùng một lúc để đo lường 
ảnh hưởng các biến này đến quyết định mua của người mua BĐS. Các kiểm định được áp dụng thông qua hệ số xác định R2 
hiệu chỉnh và kiểm định mức ý nghĩa F; đồng thời, dự đoán hiện tượng đa cộng tuyến qua hệ số VỊF. Cuối cùng, kiểm tra sự vi 
phạm các giả định của hồi quy để đảm bảo mô hình phù hợp với lý thuyết hồi quy, bao gồm: kiểm tra giả định liên hệ tuyến 
tính và giả định phương sai của phần dư không đổi bằng biểu đồ phân tán Scatterplot, kiểm tra giả định phân phối chuẩn 
của phần dư bằng biểu đồ Histogram, kiểm tra tính độc lập của phần dư dùng đại lượng thống kê Durblin-Watson. 


Bảng 8: Tóm tắt mô hình hồi quy 


Mô hình R R2 R2 điều chỉnh Độ lệch chuẩn ước tính Durbin-Watson 


1 0,8173 0,667 0,654 0,540 1,706 


a. Biến dự đoán: (Hằng số), MT, TL, PL, VT, TC, HT 


b. Biến phụ thuộc: QDtb 


Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra của nhóm tác giả 


Kết quả phân tích hồi quy (Bảng 8) cho thấy, mô hình hồi quy có hệ số R” là 0,667 và hệ số RZ hiệu chỉnh là 0,654 cho thấy, 
sự tương quan chặt chẽ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc (0,5 < R2< 0,8). Hệ số RZ hiệu chỉnh cho thấy, 6 biến độc lập 
trong mô hình hồi quy đã giải thích được 65,4% sự biến thiên của biến phụ thuộc; còn lại 34,6% là do tác động của các nhân 
†ố khác chưa có điều kiện đưa vào mô hình. 


Bảng 8 có hệ số Durbin-Waston = 1,706, giá trị thỏa mãn nằm trong khoảng 1-3 cho thấy, mô hình không có hiện tượng tự 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(@/print_article&i=29797 


9/19/2024, 3:22 PM 


Yêu tô ảnh hưởng đên quyết định mua bât động sản của người dân trê... 


8ofl10 


tương quan. 
Kiểm định sự tồn tại của mô hình 


Bảng 9: Phân tích ANOVA 


Mô hình Tổng bình phương df Trung bình bình phương F Sig. 
1 |Hồi quy 88,337 6 14,723 50,467 0,000 
Phần dư 44,051 151 0,292 
Tổng 132,388 157 
a. Biến phụ thuộc: QDtb 


b. Biến dự đoán: (Hằng sổ), MT, TL, PL, VT, TC, HT 
Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra của nhóm tác giả 
Bảng 9 cho thấy, mô hình hồi quy có Sig. = 0,000 < 0,05, nên mô hình luôn tồn tại. 


Bảng 10: Tóm tắt kết quả hồi quy 


Hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa Hệ số hồi quy chuẩn hóa Kiểm tra đa cộng tuyến 
Mô hình + Sig. 
B Sai số chuẩn Beta Độ chấp nhận VIF 
1 | (Hằng số) -2954 0,408 -7/242|_ 0,000 
EWT 0,410 0,058 l0)/Si5/2 7,025 0,000 0,984 ,016 
F_TC 0,331 0,056 0,318 5933| 0,000 0,765 ,307 
IE-JEL 0,183 0,061 0,169 2,87] 0,003 0,691 148 
F_TL 0,297 0,055 0,290 5428| 0,000 0,774 ,292 
IE_nilf 0,293 0,049 0,310 5947| 0,000 0,813 ,230 
F_MT 0,255 0,067 0,199 3,951. 0,000 0,804 ,243 


a. Biến phụ thuộc: F_QD 


Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra của nhóm tác giả 


Kết quả kiểm định cho thấy, các hệ số phóng đại phương sai (VIF) các biến đều < 10 chứng tỏ, mô hình không có hiện tương 
đa cộng tuyến (Bảng 10). 


Từ kết quả phân tích hồi quy, mô hình hồi quy được viết như sau: 
QÐ = 0,410VT + 0,331TC + 0,183PL + 0,297TL + 0,293HT + 0,255MT 


Các biến độc lập có tương quan hệ cùng chiều với biến phụ thuộc QĐ. 
KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 


Kết quả nghiên cứu cho thấy, cả 6 yếu tố: Vị trí, Tài chính; Pháp lý; Tâm linh; Cơ sở hạ tầng và Môi trường xung quanh đều 
tác động đến Quyết định mua BĐS của người dân trên địa bàn TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 


Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị 
trường BĐS như sau: 


Về vị trí 


Khi nghiên cứu lựa chọn địa điểm xây dựng dự án BĐS, các công ty cần tuân thủ một số nguyên tắc, như: lựa chọn vùng đặt 
địa điểm, sau đó mới chọn địa điểm cụ thể. Khi lựa chọn địa điểm, cần cân nhắc vị trí gần các khu tiện ích (trường học, cơ 
sở y tế, siêu thị...), gần phương tiện giao thông công cộng, nằm ở trung tâm thành phố, khu vực ven đô và lựa chọn vị trí có 
tiềm năng tăng giá trị thị trường. 


Về tài chính 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29797 


9/19/2024, 3:22 PM 


Yêu tô ảnh hưởng đên quyêt định mua bât động sản của người dân trê... 


2of10 


Các yếu tố, như: giá BĐS, lãi suất ngân hàng, khả năng chỉ trả và thu nhập của khách hàng đóng vai trò quan trọng trong 
việc đưa ra quyết định tài chính. Tuy nhiên, hầu hết người mua tiềm năng đều còn trẻ và có nguồn tài chính hạn chế, nên họ 
gặp khó khăn trong việc mua BĐS. Để khắc phục trở ngại này, các doanh nghiệp BĐS nên đưa ra giải pháp thế chấp để hỗ 
trợ khách hàng trẻ mua BĐS. Những giải pháp này nên bao gồm các chính sách mới, như: lựa chọn trả chậm và kết nối với 
các ngân hàng cho vay. 


Về cơ sở hạ tầng 


Cơ sở hạ tầng phát triển tốt, bao gồm: cơ sở vật chất và mạng lưới giao thông, có thể mang lại lợi nhuận cao cho các nhà 
đầu tư. Trong tương lai, các khu vực được kết nối tốt với mạng lưới giao thông mạnh mẽ và các dự án tọa lạc tại các nút 
giao thông trọng điểm sẽ làm tăng giá trị cơ sở hạ tầng khu vực, kéo theo nhiều dự án BĐS hơn. Ngành BĐS không ngừng 
phát triển và vươn tới những tầm cao mới. 


Về tâm linh 


Khách hàng rất quan tâm đến phong thủy của một BĐS trước khi đưa ra quyết định mua hàng. Vì vậy, các doanh nghiệp 
kinh doanh BĐS nên tiến hành nghiên cứu, đánh giá các yếu tố tâm linh, tôn giáo có thể tác động đến cộng đồng và khách 
hàng tiêm năng. 


Về môi trường xung quanh 


Chất lượng cuộc sống và tiềm năng đầu tư trong tương lai bị ảnh hưởng bởi không gian sống và cộng đồng xung quanh 
(Vuong và Nguyen, 2024). Người mua đặc biệt quan tâm đến một môi trường xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn. Vì vậy, các 
doanh nghiệp BĐS nên ưu tiên môi trường xung quanh dự án và cung cấp dịch vụ an ninh cho khách hàng. Điều này sẽ giúp 
đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và gia tăng giá trị của các dự án BĐS. 


Về pháp lý 


Những cân nhắc về mặt pháp lý là rất quan trọng trong việc đảm bảo rằng việc mua BĐS là hợp pháp, các quyền được bảo 
vệ và quyền sở hữu được đảm bảo. Vì vậy, các doanh nghiệp BĐS cần cung cấp thông tin toàn diện, minh bạch về các quy 
định, luật pháp và quy trình pháp lý liên quan đến mua bán, sở hữu BĐS. Điều này có thể giúp khách hàng cảm thấy tin 
tưởng và thoải mái hơn khi đưa ra quyết định đầu tư vào BĐS. Phát triển các sản phẩm BĐS chất lượng cao, tuân thủ 
nghiêm ngặt các quy định pháp luật sẽ thu hút sự quan tâm của khách hàng và tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 
trên thị trường./. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Bạch Văn Lượng (2022), Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua BĐS của khách hàng cá nhân tại tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. 


2. Chia, C. W., Shardell, M., Tanaka, T., Liu, D. D., Gravenstein, K. S., Simonsick, E. M., and Ferrucci, L. (2016), Chronic Low- 
Calorie Sweetener Use and Risk of Abdominal Obesity among Older Adults: A Cohort Study, PLoS One, 11(11), e0167241, 
doi: 10.1371/journal.pone.0167241. eCollection 2016. 


3. Clark, P.U., Archer, D., Pollard, D., Blum, J. D., Rial, J., Brovkin, V., Pisias, N. G., and Roy, M. (2006), The Mid-Pleistocene 
Transition: Characteristics, Mechanisms, and Implications for Long-Term Changes in Atmospheric pCO2, Quaternary 
Science Reviews, 25(23), 3150-3184. 


4. Daly, J., Gronow, S., Jenkins, D., and Plimmer, F. (2003), Consumer behaviour in the valuation of residential property: A 
comparative study in the UK, Ireldan dan Australia. Property Management, 21(5), 295-314. 


5. Djebarni, R., and Abdullah Al-Abed (2000), Satisfaction Level with Neighbourhoods in Low-lncome Public Housing in 
Yemen, Property Management, 18(4), 230-242. 


6. Elder, H. W., and Zumpano, L. V. (1991), Tenure Choice, Housing Demand and Residential Location, Journal of Real Estate 
Research, 6(3), 341-356. 


7. Hoàng, Văn Dương (2022), Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua BĐS tại TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Luận văn 
thạc sĩ, Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh. 


8. Hui, M. K., Wai,W. €. W., Mei, N. S. (2019), The effect of Superstitious Belief on Property Purchase Intention, International 
Journal of Real Estate Studies, 13 (2), 1-13. 


9. Jamil, F M., Sabol, T. J., Hamre, B. K., and Pianta, R. C. (2015), Assessing teachers' skills in detecting and identifying 
effective interactions in the classroom: Theory and measurement, The Elementary School .Journal, 11 5(3), 407-432. 


10. Jan, Bardhan, Sarkar and Kumar (2016), Framework to assess and locate affordable and accessible housing for 
developing nations: Empirical evidence from Mumbai, Habitat International, 5(7), 88-99. 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29797 


9/19/2024, 3:22 PM 


Yêu tô ảnh hưởng đên quyết định mua bât động sản của người dân trê... 


10 of10 


11. Kauko (20083), Residential property value and locational externalities: On the complementarity and substitutability of 
approaches, Journal of Property Investment and Finance, 21(3), 250-270. 


12. Kauko, T. (2007), Policy Impact and House Price Developmert at the Neighbourhood-level-a Comparison of Four Urban 
Regeneration Areas using the Concept of “Artificial” Value Creation, European Planning Studies, 17(1), 85-107. 


13. Khan, P. A. M., Azmi, A., Juhari, N. H., Khair, N., Daud, S. Z. (2017), Housing Preference for First Time Home Buyer in 
Malaysia, International Journal of Real Estate Studies, 11(2), 1-6. 


14. Kueh, Chiok Choo and Fei Ha Chiew (2005), Factors Influencing House Buyers' Purchasing Decision, Universiti Teknologi 
MARA. 


15. Levine, J. M., and Moreland, R. L. (1998), Small groups, In D. T. Gilbert, S. T. Fiske, & G. Lindzey (Eds.), The handbook of 
social psychology (4th ed.), 415-469, McGraw-HIl. 


16. Tan, S.-Y. (2011), Counseling and psychotherapy: A Christian perspective, Baker Academic. 


17. Thanaraju, P, Khan. P. A. M., Juhari, N. H., Sivanthan, S., Khair, N. (2019), Factors Affecting the Housing Preferences of 
Homebuyers in Kuala Lumpur, Journal of the Malaysian Institute of Planners, 17(1), 138-148. 


18. Võ, Phạm Thành Nhân (2013), Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua nhà của khách hàng tại TP. Hồ Chí Minh, Luận 
văn thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. 


19. Vuong, Q. H., Nguyen, M. H. (2024). Befter Economics for the Earth: A Lesson from Quantum and Information Theories. 
AISDL. 


20. Yakob, Laith, and Archie C. A. Clements. (2012), A Mathematical Model of Chikungunya Dynamics and Control: The 
Major Epidemic on Réunion Island, PLOS ONE, 8(3), 1-6. 


Ngày nhận bài: 02/8/2024; Ngày phản biện: 25/8/2024; Ngày duyệt đăng: 19/9/2024 


URL: https://kinhtevadubao.vn/yeu-to-anh-huong-den-quyet-dinh-mua-bat-dong-san-cua-nguoi-dan-tren-dia-ban-tp-ha- 
long-tinh-quang-ninh-29797.html 


© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(@/print_article&i=29797 


9/19/2024, 3:22 PM 


